ĐỊNH MẠNG HAY Tự DO? 

* CÓ ĐỊNH MẠNG KHÔNG 

* ĐỊNH MẠNG LÀ GÌ? 

* CON NGỪỜI CÒN Tự DO XÂY dựng cuộc ĐỜI HAY 
ĐÀNH KHÉP MÌNH VAO ĐỊNH MẠNG 


Bài của Thu Giang NGUYẼN DUY CAN 

Chúng tôi hân hạnh giới thiệu bài này của ông Thu Giang 
Nguyễn Duy cân, giáo sư đặc trách Trỉêt học Đông Phương tại 
Đại Học Văn Khoa Saỉgon và là người đương hướng dẫn công 
việc của Úy Ban Điên Chê Văn Tự. Thiêt nghĩ khỏi phải giới 
thiệu nhiều về ông, vì các sinh viên theo ông đã biêt rõ, và các 
tác phàm của ông mấy chục tác phàm TriêtHọc Đông Phương, 
gồm các sách về học thuyêtLão, Trang, Phật và về thuật sống 
của người xưa- cũng đã giới thiệu quá nhiều về ông. Trong 
phạm vỉ Khoa Học Huyền Bí, nhât là về khoa Tử Vi, chúng tôi 
đã nhờ cậy đên ông nêu ra một sô quan niệm và kinh nghiệm, 
và đây là bài đâu tiên mà chúng tôi nhận được, đó cũng là bài 
căn bản đê nêu lên một quan niệm về khoa Tử Vi. Có định mạng 
trong đó con người phải nép mình vào, hay là con người còn có 
tự do đê xây dựng cuộc sống của mình. Ông Thu Giang đã gặp 
những trường họp về định mạng thật là khắt khe buộc tin là 
phải có định mạng. Nhưng ông cũng muôn nêu lên một điều 
này: là con người vẫn có tự do đê thay đổi sô mạng của mình, 
và chính là lá sô Tử Vi cho biêt như vậy (LTS - KHHB). 

Người Việt Nam nào cũng nghe đến “sô Tử Vi”. . . Nhất là 
những nhà theo cái huyền học truyền thống Á Đông, không một 
aỉ là không để ý đến nó, dù tin hay là không tin. Các nhà nho 
phần đông lại tin tưởng nó một cách gần như tuyệt đối. Bỏi 
vậy, lúc đứa trẻ sinh ra, họ ghi lại rất kỹ giờ, ngày, năm tháng 



để tự mình lấy một lá sô cho đứa trẻ hầu biết rõ tương lai nó 
như thế nào. 


Có thể nói hầu hết, ngay những người tự xem có đầu óc khoa 
học nhất và tin tưởng nơi quyển tuyệt đối tự do của cá nhân, 
phủ nhận thuyết định mạng, cũng ít nhiều băn khoăn, nếu không 
nói là hoang mang trước vấn để TựDO hay ĐỊNH MẠNG, một 
vấn để mà Triết Học đã tốn không biết bao nhiêu giây mực rồi, 
nhưng chưa ngã lẽ. 

Tôi còn nhớ, thưở nhỏ, nghe chú tôi, một nhà Nho chính cống 
rất giỏi Tử Vi, cả những môn Nhâm cầm độn giáp, thường nói 
với về tôi với cha tôi: “Thằng này là con chim biển”, sô mạng 
nó là hoang đàng lãng mạn, không bao giờ chịu sống trong khuôn 
khô nào cả, cho được lâu ngày. . . Anh bỏ nó vào lồng, là nó phá 
lồng mà bay mất. Nuôi nó, nó cán. Nó rừng rú. . . nó thích sống 
tha hồ trên biển rộng trời cao. Vui thì nó ở, buồn nó đi. Cho nên 
đường công danh của nó không thể đoán được. 

Cha tôi lo cho tôi lắm, chỉ sợ tôi “hoang đàng”. . . Mà thật, xét lại 
từ nhỏ đến lớn tôi không chịu ở trong một cái lồng nào cả, 
không chịu vào một hội đảng hay một tôn giáo nào cả. Tôi đã cô 
gắng để sống trong một khuôn sáo đã được bể trên đặt để, mà 
nào có được cho cam. Xét lại những lòi tiên đoán của chú tôi, về 
đại cương hết sức đúng. 

Tôi lại có một người bạn chí thân, cũng có cậy chú tôi xem thử. 
Ông nói: “Thằng này lại khác, nó là con vượn quý được nuôi 
trong chuồng vàng. Công danh sẽ cao lắm, nhưng dù sao nó cũng 
phải bị nhốt trong lồng. Con vượn này là con vượn áo mão”. 

Bạn tôi tức lắm, nhất định sửa lại sô mình, nếu có. Nhưng, hôm 
nay đầu đã hai thứ tóc, bạn tôi đang là một công chức cao cấp 
ngày tháng ràng buộc trong cảnh sang giàu mà tâm hồn luôn luôn 
đau khổ vì nhớ đến núi sâu rừng thẳm. Thỉnh thoảng chúng tôi 
gặp nhau. . . bạn tôi nhìn tôi. . . và lác đầu. . . không nói gì cả. 



Tôi có ngưòi bạn chí thân khác, có tài xem sô Tử Vỉ, có thể nói 
là như thần. Tôi không tiện nói tên anh bạn, vì anh đã yêu cầu 
không nên tiết lộ cho aỉ cả. Tôi đã được sống bên anh, và đã 
chính mát thấy tai nghe cái tài đoán sô của anh. 

Bấy giờ là khoảng tháng 4 dương lịch năm 1963. Chúng tôi cùng 
đi nghỉ mát ở Đà Lạt. Tôi cũng quen thân một vị công chức ở 
đây cũng là một tay đoán sô Tử Vỉ có căn bản lắm. Ông ấy có 
cho chúng tôi xem hai lá sô của ông Ngô Đình Diệm và ông Ngô 
Đình Nhu do người nhà của họ Ngô cho biết, vì bà vợ ông này là 
con gái của một gia đình vọng tộc ở đất Thần Kỉnh, rất quen 
thuộc với cụ Ngô Đình Khả. 

Vị công chức này nghe bạn tôi sành Tử Vỉ, muốn nhờ bạn tôi 
đoán thử tương lai của hai ông gộc này như thế nào, và cũng là 
một cách để học thêm phép đoán. Bỏi chỗ quen thân, nên bạn 
tôi đoán liền: 

-Sô của hai ngưòi này qua tháng 9 âm lịch năm này (tức là 
1963) muộn lắm là qua tháng 10, sẽ chết hết, mà chết một cách 
hết sức thảm khốc: tử vu đao kiếm. Lạ nhất là hai ông này cùng 
chết một lượt. 


Anh bạn tôi cát nghĩa: 

- Sô người anh có Phá Quân thủ Mạng ở cung Ngọ, lại gặp 
Triệt, còn sô người em thì Thiên Tương thủ Mạng, cùng ở cung 
Ngọ, lại cũng gặp Triệt. Đó là sô bất đắc kỳ tử. Hạn đã gặp 
Thiên Không và khoảng tháng 9, tháng 10, không sao thoát khỏi. 
Lúc bấy giờ ở Sài Gòn đã xảy ra cuộc xuống đường của Phật 
Giáo rồi và ngay ở Đà Lạt cũng đã bát đầu nhôn nhao vể vụ bát 
bớ các nhà sư. Bạn tôi bảo riêng tôi: Đã đến lúc họ Ngô hết 
thời, anh mau về Sài Gòn nhưng phòng tháng 7 bị liên can và bát 
bớ. Tuy vậy, không sao. Rồi cũng tai qua nạn khỏi. Tháng 9 hết 
nạn. 



Lúc ấy, anh chủ nhiệm tờ báo lại gởi thư thúc hối tôi về gấp để 
tổng kết cuộc thảo luận. Tôi ra về, ôm theo hai lá Tử Vi, dĩ 
nhiên là cất kín, để thử xem lòi tiên đoán như thế nào. 

Qua tháng 7, tổng thống Ngô Đình Diệm ra lệnh thiết quân luật 
và cho tấn công vào chùa Xá Lợi, bát tất cả các sư nhốt lại. 
Cách ít hôm sau, Tòa Soạn báo Tự Do bị niêm phong, anh em ký 
giả chúng tôi đểu bị ruồng bát hết. . .Nhớ lại đúng là tháng 7. 

Bị giam ở An Ninh Quân ĐỘỈ, tôi và các bạn được giam chung 
cùng một gian phòng. Không việc gì làm cho qua buổi “nhàn 
cư”, tôi bèn lấy các lá sô của những người đang nắm quyển 
sinh sát chúng tôi ra xem và nghiên cứu lại cho tường tận theo 
lòi chỉ dẫn của bạn tôi. 

Không phải vì bị bắt, bị nhốt. . . mà đâm ra tâm trạng mong mỏi 
cho lòi tiên đoán của ông bạn được thực hiện, để được giải 
phóng. Chúng tôi nghỉ ngờ, vì không làm sao tin là việc có thể 
xảy ra được. Lý do nào lại có việc chết cùng một lượt, mà lại 
cùng bị chết đâm chết chém. 

Nhưng rồi tiếng súng ngày 1-11-63 đã bát chúng tôi tin là có 
thật. Rồi qua ngày 2-11-63, nghe đài Phát Thanh loan tin rằng hai 
anh em họ quả đã “tử vu đao kiếm”. Huống chi cung Giải Ách 
lại gặp đủ các sao Khôi, Việt, Kình, Đà và Thiên Hình, sô ông 
Ngô Đình Diệm cũng một thể: Khôi và Hình cùng ở một cung 
Giải Ách (Ông Diệm sanh năm Canh Tý, tháng 5, ngày 13 giờ 
Tý). 


Sau khỉ hai ông Diệm và Nhu đã mất, một sô nhà báo có nói đến 
sô Tử Vỉ của 2 ông này và cho rằng 2 ông đã được các ông này 
báo trước. Tôi chẳng dám không tin, nhưng tôi tin nơi việc mà 
ông bạn tôi đã đoán về việc ấy, vì chính tôi đã mắt thấy tai nghe, 
và các bạn đồng sô phận như tôi cũng đã có cơ hội chứng kiến 
lòi tiên đoán ấy. 



Cũng đã có nhiều cơ hội khác mà ông bạn lý sô này đã làm cho 
tôi ngạc nhiên, và việc trên đây chỉ là một trường họp đặc biệt 
thôi. 

Có số mạng không? 


Tôi xin tạm đặt lại vấn để. Có, là sự dĩ nhiên rồi. Tuy vậy, mà 
không! Tôi iại trở vể vấn để CÓ mà KHÔNG, KHÔNG mà 
CÓ của Đông Phương Triết Học. Ta cần phải xác nhận cái 
thuyết TIÊN NHÂN HẬU QUA của Phật Giáo, mà đung chia 
thời gian ra làm 3, là Quá Khứ, Hiện Tại và Tương Lai, mà phải 
quan niệm cả 3 là MỘT thì mới tạm giải quyết được vấn để to 
tát này. 

Câu:” CÓ TRỜI MÀ CŨNG CÓ TA” của Nguyễn Du diễn được 
cái lý mà tôi đã nói trên. TRỜI đây đâu phải là số mạng mà có 
nghĩa là dường như do đâu đến. Mà thật sự, TRƠI đầy cũng 
chính là TA ở tiền thế. Theo Phật Giáo Duy Thức Học, thì TA 
ngày nay là TA của ngày trước đã kết tỉnh thành một mạng số. 
Ta ngày nay vừa là vật THỌ TẠO của ta ngày trước, và đồng 
thời cũng là Đấng Tạo Hóa của TA sau này (kiếp tới hay kiếp 
này). 

BỞi vậy, tin “có sô mạng” là sai, mà tin “không có sô mạng” 
cũng sai. Người nào sành lý Nhân Duyên Quả Báo của nhà Phật 
Duy Thức Học mà nghiên cứu về sô Tử Vỉ sẽ rất tỉnh. Trên lá 
số, ta thấy rõ ràng mọi định luật của Tạo Hóa. Toàn lý thuyết 

Nhân Duyên chi phối lý thuyết của khoa Tử Vi. 

Cái mà ta gọi là sô Mạng thực sự chỉ là cái Nghiệp tự ta đã gây 
ra (Tự nghiệp), chứ không phải một quyển lực nào ngoài mình 
tạo ra cả. Và như vậy, cái gọi là sô mạng không phải là tuyệt 



đối không thay đổi: tự mình tao ra, thì cũng tự mình hủy nó đi. . . 
nếu muốn, chứ không ai cứu được mình cả. 

Sư rằng: Họa phúc đạo trời 

Cỗi nguồn cũng tại lòng người mà ra 

Có trời mà cũng có ta, 

Tu là cội phúc, tình là giây oan. 

Chữ TRỜI đây là ám chỉ sô mạng dường như của Trời kia sáp 
đặt. Sô mạng đâu phải là vấn đề cô định, nhất là về “Tâm 
Pháp”. Gọi là “Tâm Pháp”, là nói về các Pháp mà nguyên nhân 
do tâm thức tạo nên, ngưòi Tây Phương gọi là destinée 
intérieure... Phần này, người ta có thể nhất định đổi ngay được, 
như các bậc đắc đạo, hoạt nhiên tỉnh ngộ, các sọỉ dây ràng buộc 
của nghiệp chương bị tháo tung và tan vỡ cả. Đó là việc khó làm 
nhất, nhưng không phải là không thể làm. Còn các pháp đã kết 
tỉnh lâu đời, không dễ gì mà tiêu hủy được, cho nên khó bề tránh 
được trong một kiếp người thường nhân như chúng ta. 

KHHB số 31- 20/12/1972 - 


Nguồn: Tuvilyso.org 


-DV. 2017 


